05. ĐÔ THỊ PHẲNG VÀ 
BÀI TOÁN TÔ MÀU 


Bai giang Lý thuyết đồ thị 


Bài toán ba nhà máy 


se Bài toán: Trong một thị trần có ba biệt thự và ba nhà 
máy cung cấp: điện, nước và khí đốt. 
Mỗi biệt thự đều muốn mắc đường cáp điện ngâm, 
đường ông cấp nước, đường ông cấp khí đốt riêng 
từ nhà mình đến ba nhà máy mà không gặp đường 
ỗng của các biệt thự khác. 


Hỏi rằng có làm được những đường đi như thế hay 
không? 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


- (1) Đồ thị phẳng 
‹ Một đồ thị vô hướng G được gọi là phẳng nếu tôn tại 
một cách vẽ G trong mặt phẳng sao cho không có hai 
cạnh nào của G cắt nhau. 
- Khi G là một đồ thị phẳng thì mỗi cách vẽ G trong mặt 
phẳng (sao cho không có hai cạnh nào của G cắt 
nhau) được gọi là một biểu diễn phẳng của G. 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


5s Ghi chú: hai cạnh có chung một đỉnh được qui ước 
là không cắt nhau 


Caét nhau 


Khoâng caét nhau 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


s Ví dụ: Đô thị (G) là đồ thị phẳng và các đồ thị (G;), 
(Ga) là các biêu diễn phẳng của (G;). 


Ạ A9 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


e Các đồ thị sau có phải là đồ thị phẳng? 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Định nghĩa 

‹ (2) Phép biến đổi đồng phôi 

‹ Thêm vào 1 đỉnh nằm trên 1 cạnh hay gộp 2 cạnh có 
chung đỉnh bậc 2 thành 1 cạnh. 


- (3) Đồ thi đồng phôi 
‹ Hai đồ thị được gọi là đồng phôi nếu mỗi đồ thị có 
được từ đô thị kia bằng cách thực hiện một dãy các 
phép biến đổi đồng phôi. 
‹ Định lý: Nếu G là một đồ thị phẳng thì ta có thê tìm 
một đồ thị G¡ đồng phôi với G sao cho có thê vẽ G; 
bằng cách chỉ dùng các đoạn thẳng. 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


e Các đồ thị sau đây đồng phôi 
<l>x⁄^À ‹) 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Các phép rút gọn cơ bản trên đồ thị 


- Tính phẳng của một đồ thị không thay đồi nêu thực 
hiện một hay nhiêu lân các phép rút gọn sau đây: 
s Bỏ đi các khuyên 
° Bỏ bớt các cạnh song song (chỉ giữ lại một cạnh 
nôi hai đỉnh). 


s‹ Gộp hai cạnh có chung đỉnh bậc 2 thành một cạnh. 


- HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Các phép rút gọn cơ bản trên đồ thị 


2--1†-| 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Định lý Kuratowski 


e Định lý 1: Đô thị đủ K; 
không phăng. 


se Định lý 2: Đô thị lưỡng 
phân đủ K; ; không 
phắng. 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Định lý Kuratowski 


‹° Nhân xét: hai đồ thị K; và Ks ; là các đồ thị không 
phẳng đơn giản nhất với các tính chât sau 
s Nêu xóa đi 1 đỉnh hay 1 cạnh của 2 đồ thị trên thì 
chúng ta sẽ có được đô thị phãng. 
- Đồ thị K; là đồ thị không phẳng có ít đỉnh nhất. 
‹ Đồ thị K; ; là đỗ thị không phẳng có ít cạnh nhất. 


- HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Định lý Kuratowski 


s Định ly 3. 
- Điều kiện cần và đủ đề một đồ thị liên thông G có 
tính phẳng là G không chứa bất kỳ đồ thị con nào 
đồng phôi với K; hay Ks a. 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Định lý Kuratowski 


SN" 
4<“ 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Công thức Euler 
- Định lý: Cho G là đồ thi phẳng, liên thông gồm n 
đỉnh, e cạnh. Giả sử G chia mặt phăng ra làm f 
vùng, ta có công thức sau (công thức Euler): 
f=e-n+2 
(n-e+f=2) 


` 
^^ 


- Hệ quả: Nếu G là đồ thị đơn, phẳng, liên thông, gồm 
n đỉnh và e cạnh (với e > 2). Giả sử G chia mặt 
phẳng ra thành f vùng. Ta có 


e> (3/2)f 
e<ö3n-6 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Công thức Euler 


« Ví dụ, áp dụng hệ quả nây đề chứng minh tính 
không phẳng của K:. 
K; là đồ thị đơn và liên thông có n=5 và e=10, ta có 
e = 10 >9 =3n - 6 do đó K; không phẳng (chú ý 
rằng đảo lại nêu một đồ thị thỏa mãn e < 3n - 6 thì 
chưa chắc là đồ thị phẳng, Kạ ; là một ví dụ). 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Công thức Euler tổng quát 


e Cho G là đồ thị phẳng, gồm n đỉnh, e cạnh, p thành 
phân liên thông. Giả sử G chia mặt phẳng ra làm f 
vùng, ta có công thức sau (công thức Euler tổng 
quát): 

n—-e+f=p+fl 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


« Xác định các đồ thị sau đây có phẳng hay không? Nêu 
phăng, hãy vẽ lại đề các cạnh không cắt nhau. 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


‹ 2. Giả sử đồ thị liên thông có 6 đỉnh, mỗi đỉnh đều 
bậc 4. Biểu diễn phẳng của đồ thị này chia mặt 
phẳng thành bao nhiêu miền? 

- 3. Đồ thị nào trong số các đồ thị không phẳng sau 
đây có tính chất: bỏ đi một đỉnh bất kỳ và các cạnh 
liên thuộc vơí nó sẽ tạo ra đồ thị phẳng? 

. a) K¿. 
: b) Ko. 
sG)Kaa 
s d) K4 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Tô màu đồ thị _ 


- Sắc số của đồ thị 
- Một phép tô màu đồ thị là một cách đánh nhãn cho 
mỗi đỉnh của đồ thị bằng một màu sao cho 2 đỉnh 
kề nhau phải được đánh nhãn khác nhau. 
- Sắc số của một đồ thị G, ký hiệu (G), là một số 
nguyên dương k nhỏ nhất sao cho tôn tại một 
phép tô màu G chỉ sử dụng k màu. 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Tô màu đồ thị 


s @) = 4 
sv(Kn)=n,Vn€RÑ 
9 Y(Kmn) =2,VYm,n€CÑ 


Đ 
(G) 


V 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Tô màu đồ thị 


‹ Một vài tính chất về sắc số 
- Nếu đồ thị G có chứa ít nhất một cạnh không phải là 
khuyên thì +(G) > 2. 
- Đồ thị đủ n đỉnh K,„ có sắc số là n. Nếu đồ thị G chứa 
một đồ thị con đẳng cấu K, thì y(G) > r. 
- Nếu đồ thị G là một chu trình sơ cấp n đỉnh thì: 
y(G)= 2 nếu n chắn, y(G)= 3 nếu n lẻ; 
y(©)= (n mod 2) + 2. 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Tô màu đồ thị 


se Định ly 1. 
Nếu T là một cây n đỉnh với n > 2 thì „(T) = 2. 


s« Định lý 2 —- Định lý Koniq 
Cho G là đồ thị liên thông có ít nhất 1 cạnh. Khi 
đó y() = 2 khi và chỉ khi G không chứa chu trình 
sơ câp có sô cạnh lẻ. 

5 Định lý 3. 
Cho đồ thị G=(V, E). Gọi d(G) = max{d(v)|v € VI. 
Ta có: (G) < d(G) + 1. 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Thuật toán Tô màu 


i.. Liệt kê các đỉnh v;, v;,..., vạ của đô thị theo thứ 
tự giảm dân của bậc: d(v;)> d(v;) > ... > d(vạ) 
đề làm giảm các phép kiểm tra ở bước dưới. 

Lần lượt tô màu các đỉnh theo thứ tự đã liệt kê: 

2.. Tô màu ¡ = 0 cho đỉnh v; cùng các đỉnh không kê 
với v; và không kê với các đỉnh đã tô màu 0. 

3.. Lặp lại thủ tục tô màu ¡+7 giống như thủ tục tô màu 
¡ cho đến khi tô màu hết các đỉnh của đô thị. 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Bài toán sắc số của đồ thị phẳng 


Lịch sử về giả thuyết 4 màu 

Khoảng 10/1852, giáo sư De Morgan ở trường Đại 
học Luân Đôn viết thư cho đông nghiệp của mình là 
ông Sir William Hamilton đề bàn về bài toán: “Mọi 
bản đồ đều có thê tô bằng 4 màu sao cho hai nước 
nằm kê nhau phải được tô bằng hai màu khác 
nhau. 


Sau đó có nhiều cô gắng của một số nhà toán học 
đề giải bài toán nây nhưng đều không đi đến kết quả 
cuôi cùng. Đặc biệt có một lời giải bị sai (phải sau 10 
năm mới phát hiện được chô không đúng trong lời 
giải), nhưng lý luận của lời giải nây đúng cho “bài 
toán 5 màu”. Vào năm 19/6, ... 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


s Hãy tìm sắc sô của các đồ thị đã cho 


FIT - HCMUS . Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


s Hãy tìm sắc sô của các đồ thị đã cho 


FIT - HCMUS_. Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


Cho đồ thị G: 


1. Xét tính phẳng của G 
2. Tô màu G 


FIT - HCMUS_. Lý thuyết đồ thị - Đồ thị phẳng 


FIT - HCMUS . Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


